SỞ GD & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT BÉN TRE 


ĐÈ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 
Môn Toán - Khối 12 

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm) 

Mã đề thi 
138 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên học sinh:.Lớp:. 


Câu 1: Số nghiệm của phương trình 2 V 7x+5 = 1 là 

A. 1 B. Vô số nghiệm c. 0 D. 2 

, , X , , 2x + l 

Câu 2: Kêt luận nào sau đây vê tính đơn điệu của hàm sô y = là đúngl 

' ' X + 1 

A Hàm số luôn đồng biến trên R \ Ị-lỊ. 

B Hàm số đồng biến trên các khoảng (-00 -1) và (-1; +oo). 

c Hàm sổ luôn nghịch biến trên R \ Ị-lj . 

D Hàm số nghịch biến trên các khoảng (_00 _ 1 ) và (-1; + oo). 

Câu 3: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở 
bốn phương án A, B, c, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? 



Câu 4: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có BB' = a, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và 
AC = a\fĩ . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho. 

A.v = a\ B.ỵ = ị. c.v = ị. D.v = ị. 

3 6 2 


# 7 t 4. y 1 z \ 4. \ *2íX + 4 ^ . r 

Câu 5: Gọi M,N là giao diêm của đường thăng y = X + 1 và đường cong y = —. Khi đó 

X — 1 

hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng: 

A. 2 B. -2 c. -1 D. 1 

Câu 6: Gọi R là bán kính, s là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau đây là 
sai ? 

A. s - nR 1 B.S = 4 xR 2 C.V = ịnR ĩ D. w = S.R 

3 

Câu 7: Giá trị lớn nhất của V = V5-4x trên đoạn [-1; 1] bằng 

A. 3. B. 9. c. 1. D. 0. 

r —Ị- 3 7 

Câu 8: Hàm sô y = ——- có bao nhiêu diêm cực trị ? 

X + 4 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 0 


Trang 1/5 - Mã đề thi 138 












Câu 9: Cho các số thực X, y, z khác 0 thỏa mãn 3 1 = A v = 12 z . Tính giá trị của biểu 

p = xy + yz + zx 

A. 12. B. 144. c. 0. D. 1. 


Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có SA _L (ABC) và AABC vuông tại c . Gọi o là tâm đuờng 
tròn ngoại tiếp tam giác SBC . H là hình chiếu vuông góc của o lên mp (ABC ). Khẳng định nào 
sau đây đúng ? 

A H là tâm đuờng tròn nội tiếp tam giác A ABC 
B, H là trọng tâm tam giác A ABC 
c H là trung điểm cạnh AB 
D H là trung điểm cạnh A c 


Câu 11: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA vuông góc với đáy. 
SA=2a; Tính theo a thể tích khối chóp SABCD 

A. 4a 3 B. a 3 c. 2a 3 D. 7 Ệ- 

3 


Câu 12: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến? 

A / = (2017)-'. B. / = (0,1) 2 '. c ./ = (3*)'. 


D. y = 


f 1 Ỵ 

+ y/ĩ J 


Câu 13: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên oo; +oo) ? 


A. y = —X 4 + 3x 2 —2x + l 
X + 1 


c.y = 


2x-2 


B . y = —X 3 + x 2 — 2x +1 
D. y = X 3 + 3 


Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’,C’,D’ lần luợt là trung điểm của SA, SB, sc, SD. 
Kh i đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD là: 


1 


B. 


1 


1 

c. 

8 


D. 


16 


Câu 15: Hàm số y = X 4 + 2x ' — 2017 có bao nhiêu điểm cực trị? 

A I B. 2 c. 0 D. 3 


Câu 16: Nếu f(x) = thì f(e) bằng: 

X 

-• B.0 c. e - D. 1 

A. e 

Câu 17: Cho a là sổ thực duơng khác 1. Mệnh đề nào duới đây đúng với mọi số duong X , y . 


A. log a ^ = log a [x-y). 


B. log a 


X 

ỹ 


l °ẽa x 

log fl y ■ 


c. log a ^ = log Q X + log a y . D. log a ^ = log a X - log a y . 

Câu 18: Cho hàm sổ y - (x + 2)(x 2 +1) có đồ thị (C). Mệnh đề nào duới đây đúng ? 

(C) cắt trục hoành tại ba điểm. (C) cắt trục hoành tại hai điểm 

(C) cắt trục hoành tại một điểm. (C) không cắt trục hoành. 

Câu 19: Khoảng đồng biến của hàm số y = l°ê^ ( 3 * 3jr+2 ) là: 

2 v 

a _(2;+oo) r (-oo;2). 


Trang 2/5 - Mã đề thi 138 









D (-oo;2) và (2;+oo). 


Câu 20: Tìm tập nghiệm s của phương trình log 2 X + 3log x 2 = 4. 

A. s={8} B. s={8;3} c. s ={2; 8} D. s={2;4} 

Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi một vuông góc với nhau và 
SA = 2 V 3 , SB = 2, sc = 3 . Tính thể tích khối chóp S.ABC . 

A. V = I 2 V 3 B. V = 4 V 3 . c. V = 2 V 3 D. V = 6 V 3 

Câu 22: Giải bất phương trình sau log 1 (3x - 5 ) > log 1 [x + 1 ) 

5 5 

5 5 

A. — 1<X<--. B. — 1<X<3. c. ^<£<3 D. x>2>. 

3 3 

Câu 23: Ba mặt qua cùng một đỉnh của một hình hộp chữ nhật có diện tích lần lượt là 12cm 2 , 
18cm 2 và 24cm 2 . Thể tích hình hộp chữ nhật này là: 

A. 72cm 3 B. 52cm 3 c. 48cm 3 D. 36cm 3 

Câu 24: Đạo hàm của hàm số y = 3' là 

A.y' = 3 x B. y' = 3kln3 c. y'= x.y- 1 D . y'= 

ln3 

Câu 25: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2 X = m-l có nghiệm thực. 

A. m >1 B. m ^ 1 c. m > 1 D. m > 0 



II 

0 

X = — 3 


II 

0 


A. 

10 • 

3 B. 

1 • 

X =- 

3 

c. 

10 • 

X = —— 

3 

D. 


Câu 26: Hàm số X 3 — 5x 2 + 3x + 1 đạt cực trị khi: 

X = 3 

1 ■ 

X = — 

3 

Câu 27: Cho X, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ? 

A.(x n ) m =x mn B. x m .y n =(xy) m+n c. x m .x n =x m+n D. (xy)" = x n .y n 

Câu 28: Khi quay một tam giác vuông kể cả các điểm trong của tam giác vuông đó quanh đường 
thẳng chứa một cạnh góc vuông ta được: 

A. Khối nón. B. Khối trụ. c Hình nón. D, Hình trụ 

Câu 29: Đạo hàm của hàm sổ y = log(2x + l) là: 

1 2 lnio 


A. 


y 


2x + l 


y' = - --- y'= — —— y’ = ---- 

^ (2x + l)lnl0 c. 2x + ỉ (2x + l)ln2 


3x + l 


Câu 30: Cho hàm số y =-7- — 7 . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

2x-l 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là X = ^ B, Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 2 


c. Đồ thị hàm sổ có tiệm cận đứng là 1 D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ỉầy= 

JC — 1 


Câu 31: Cho khối chóp S.ABCcó SAT(ABC), tam giác ABC vuông tại B, AB = a,AC = aV3. 

Tính thể tích khối chóp S.ABC biết rằng SB = aV5 

, a 3 V2 _ a 3 Vó _ a 3 Vó _ a 3 VĨ5 

A. —-— B. -—-— c. -—-— D. -—-— 

3 4 6 6 

1 

Câu 32: Rút gọn biểu thức p = x 3 .a/x với X > 0 thu được: 


Trang 3/5 - Mã đề thi 138 
















1 


2 


A. p = x 2 B. p = V* c. p = x* D. p = x 9 

Câu 33: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi. B. Lắp ghép hai khối hộp là khối đa diện lồi 
c Khối hộp là khối đa diện lồi D. Khối tứ diện là khối đa diện lồi 

Câu 34: Một chi tiết máy (gồm 2 hình trụ xếp chồng lên nhau) có các kích thước cho trên hình vẽ. 
Tính diện tích bề mặt s và thể tích V của chi tiết đó được 

4cm 


—►: 



A s = 94ĩĩ(cm 2 ), V = 10n(cm 3 ). B. s = 98/r(cm 2 ), V = 307ĩ(cm 3 ). 

c s = 90 7ĩ(cm 2 ), V = 107ĩ(cm i ). D. s = 94 7ĩ(cm 2 ), V = 30 n(cin). 

Câu 35: Tập xác định của hàm số y = (x 2 - 4) là: 

A. (—co; -2] u[2; +oo). B. M \ (-2; 2} . c. (-oo; -2) u (2; +oo) . D. R \ { 2 }. 

Câu 36: Mặt phẳng (AB'C') chia khối lăng trụ ABC.A'B'C' thành các khối đa diện nào ? 

A Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. 

B, Hai khối chóp tam giác. 

c Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. 

D Hai khối chóp tứ giác. 

Câu 37: Một mặt cầu có diện tích 367ĩ(m 2 ). Thể tích của khối cầu này bằng: 

A. ^-7ĩ(m 3 ) B. 367ĩ(m 3 ) c. 1087r(m 3 ) D. 247ĩ(m 3 ) 

3 

Câu 38: Cho khối nón có bán kính đáy r = 4 3 và chiều cao h = 4. Tính thể tích V của khối nón 
đã cho. 

A. V = 16ttV3 B. V = 12 tt c. V = 4 D. V = 4tt 

Câu 39: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 2a. Gọi s là diện tích xung quanh 
của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích s là 

A Aĩca 1 y[ĩ B. ĩĩa 1 4Ĩ c. na 1 4 3 D. na 1 

Câu 40: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2 . Gọi M,N lần lượt 

là trung điểm của AD và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN , ta được một hình 
trụ. Tính diện tích toàn phần s của hình trụ đó. 

A. & = — B. 5 = 47r c. s = 6 tt D. 5 = 3vr 

tp 2 *v tp ty 

Câu 41: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = X 4 — X 2 + 13 trên đoạn [-2; 3 ]. 


Trang 4/5 - Mã đề thi 138 










Q m = 13 


51 __ 51 

m=— m=— 


49 
m = — 


Câu 42: Gọi l,h,R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện 
tích xung quanh s của hình trụ (T) là: 

A. S xq = 2 kRỈ B. s xq = nRh c. S xq = nRl D. S xq = 7ĩR 2 h 


Câu 43: Sổ nghiệm nguyên thỏa mãn bất phương trình 2? x < 4 : 

A.4. B. 3. C.2. D. 0. 

Câu 44: Bà X gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kép (đến kì hạn mà người gửi không 
nát lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp) với lãi suất 7% một năm. Hỏi sau 2 năm bà 
X thu được lãi là bao nhiêu (Giả sử lãi suất không thay đổi)? 

A 14,50 (triệu đồng). B. 20 (triệu đồng) c. 15 (triệu đồng) D. 14,49 (triệu đồng) 

Câu 45: Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a\Ỉ3 

A. 6 a B. ^ c. a\l 3 D. 3a 

2 

Câu 46: Nghiệm của phương trình log 2 (x - 5) = 5 là 

A. x = 21 [Ị V = 5 Q'X = 37 d . x = 2 

Câu 47: Cho hình nón có bán kính đáy r = aV3 và độ dài đường sinh / = 4. Diện tích xung 
quanh của hình nón đã cho là: 

1 xq 

A. S rn = 127TO B. 5 = 4 V 37 ra c. s . = V 3 Õ 7 ra D. 5 = 8-\/37ra 

xq xq xq xq 

Câu 48: Cho X = ayax/a với a > 0 , a 5É 1 . Tính giá trị của biểu thức p = log o X . 


A. p = 0. B.p = ị. c.p = l. D.p = ị 

3 3 

Câu 49: Biểu thức \Ja 7 yịã ( a > 0). viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 

7 11 5 29 

A a n . a 12 C' a n ■ Đ. aìl ■ 

Câu 50: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? số các đỉnh hoặc các mặt của bất kì hình đa 

diện nào cũng 

A. lớn hơn hoặc bằng 4; B. lớn hơn 4; 

c. lớn hơn hoặc bằng 5 ; D. lớn hơn 5 . 


HẾT 


Trang 5/5 - Mã đề thi 138 






MÃ MÔN 

MÃ ĐỂ 

CÂU TRỘN 

ĐÁP ÁN 

HK1M0I 

138 

1 

D 

HK1M0I 

138 

2 

B 

HK1M0I 

138 

3 

A 

HK1M0I 

138 

4 

D 

HK1M0I 

138 

5 

D 

HK1M0I 

138 

6 

A 

HK1M0I 

138 

7 

A 

HK1M0I 

138 

8 

D 

HK1M0I 

138 

9 

c 

HK1M0I 

138 

10 

c 

HK1M0I 

138 

11 

D 

HK1M0I 

138 

12 

c 

HK1M0I 

138 

13 

B 

HK1M0I 

138 

14 

c 

HK1M0I 

138 

15 

A 

HK1M0I 

138 

16 

B 

HK1M0I 

138 

17 

D 

HK1M0I 

138 

18 

c 

HK1M0I 

138 

19 

c 

HK1M0I 

138 

20 

c 

HK1M0I 

138 

21 

c 

HK1M0I 

138 

22 

c 

HK1M0I 

138 

23 

A 

HK1M0I 

138 

24 

B 

HK1M0I 

138 

25 

c 

HK1M0I 

138 

26 

D 

HK1M0I 

138 

27 

B 

HK1M0I 

138 

28 

A 

HK1M0I 

138 

29 

B 

HK1M0I 

138 

30 

D 

HK1M0I 

138 

31 

A 

HK1M0I 

138 

32 

B 

HK1M0I 

138 

33 

B 

HK1M0I 

138 

34 

c 

HK1M0I 

138 

35 

B 

HK1M0I 

138 

36 

c 

HK1M0I 

138 

37 

B 

HK1M0I 

138 

38 

D 

HK1M0I 

138 

39 

A 

HK1M0I 

138 

40 

B 

HK1M0I 

138 

41 

A 

HK1M0I 

138 

42 

A 

HK1M0I 

138 

43 

A 

HK1M0I 

138 

44 

D 

HK1M0I 

138 

45 

D 

HK1M0I 

138 

46 

c 

HK1M0I 

138 

47 

B 

HK1M0I 

138 

48 

D 

HK1M0I 

138 

49 

D 

HK1M0I 

138 

50 

A 



